6/22/22, 10:14 AM Đại chúng bộ — Wikipedia tiếng Việt 


\NWIKIPEDLA 


Bách khoa toàn thư mở 

° z ^ 
Đại chúng bộ 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Đại chúng bộ (zh. k8 B5, sa. mahasanghika, bo. phal chen pa `ï sde pa ««3a=<8ä=:) là thuật ngữ 
chỉ phái "đại chúng", phâ`n lớn, đa sô của Tăng- già, là một trong hai bộ phái chính thời Phật giáo 
sơ kỳ, tách ra trong Đại hội kê“t tập kinh điển Phật giáo lân thứ hai tại Vaishali (1ỳ-xá-ly). Trong 
hội nghị này, Đại chúng bộ có năm quan điểm riêng vê tính châ ˆ t của một A-la-hán và mười điê`u 
bị coi là trái với giới luật. Theo một thuyê ˆt khác thì Đại hội kê “t tập kinh điển Phật giáo lâ `n thứ ba 
tại Hoa Thị thành (sa. pã¿aliputra) mới là lâ`n đánh dâ“u sự xuâ Ít hiện của bộ phái này. 


Theo thời gian, Đại chúng bộ lại tách ra thành các phái Nhâ“t thuyêˆt bộ (Ekauuaharika), Thuyê ˆt 
xuâ ˆt thê“ bộ (Lokottarauàdinàh) và Kê dận bộ (Kankkutikàh), Đa văn bộ (bahuérufiua), Thuyê t 
giả bộ (prajñaptiuadin), Chê^ đa sơn bộ (Caiftuasơilàh), Tây sơn trú bộ (Aparasdilàh) và Bă“ˆe sơn 
trú bộ (UtarasarTlàh). 


Quan điểm của Đại chúng bộ được xem là tiê`n thân của giáo pháp Đại thừa sau này. Người ta đã 
tìm thâˆy nơi Đại chúng bộ quan điểm cho ră `ng, tâˆt cá đê`u chỉ là giá danh, cái tuyệt đô“i cũng 
như tương đô“i, Niêˆt-bàn hay Luân hô `i, thê“ gian hay xuâ“t thê“ gian. Tâ't cả những danh tự đó 
không hê` có một thật châ“t trường tô `n. Thời đó, quan điểm này đã ngược hắn giáo lý của Thượng 
toạ bộ (sa. sthauirauadin, p1. therauadm). 

Các vị thuộc Đại chúng bộ xem đức Phật là con người siêu thê“, với thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. 
Đó là khái niệm đâ `u tiên dẫn đê“n quan điểm "Phật siêu việt" sau này của Đại thừa Phật giáo. Đại 
chúng bộ xem đức Phật là sông vô tận, đã đạt NhâÍt thiê Ít trí, toàn năng, thế nhập đại định vĩnh 
cửu. Đại sự (sa. mahauastu) một tác phẩm của Thuyê“t xuâ ˆt thê“ bộ (sa. lokottarauadin)—được 
xê p vào Đại chúng bộ—nói như sau vê ` tính châˆt xuâ ˆt thê”, siêu việt của chư Phật: 


Nguyên văn tiêˆng Phạn 


ausadham prafisevanti vyädhišŠ caisãm na vidyat | 
däyakãnầm phalam bhavaftu esä lokãnuvarftanä || 14 || 


brabhus ca karma dhãrayitum karmam darsšenti ca jinã | 
aiSvaryam vinigùhanfi esã lokãnuvarftanä || 15 || 


kalpakofIn asarmkhyeyam punyesu pãramimgao | 
alabdhi upadaršenfi esä lokãnuvarttanä || 21 || 


Dịch nghĩa 


Mặc dù dùng dược liệu, nhưng các vị không mang bệnh. Nghiệp quả (của việc trao dược 
liệu) đên tới thí chủ. Đó là sự hoà hợp với thê gian. || 14 || 


Mặc dù có thể đè nén nghiệp lực, các thắng giả (sa. jina) vẫn cho thấy nghiệp——chư vị che 
giâu uy lực của mình. Đó là sự hoà hợp với thê gian. || 15 || 


Đã đạt toàn vẹn công đức từ vô lượng kiếp, chư vị vẫn cho người thấy không đạt được gì. 
Đó là sự hoà hợp với thê gian. || 21 || 


Các vị này cũng tin ră ng Bô` Tát có thẻ chủ động tái sinh vào cảnh khỏ, thí dụ đề xoa dịu đau khổ 
của chúng sinh trong địa ngục, đề giảng pháp và đề nuôi thiện nghiệp cho các chúng sinh đó. 


Tham khảo 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_chúng_ bộ 1/2 


6/22/22, 10:14 AM Đại chúng bộ — Wikipedia tiếng Việt 


Fo Guang Ta-tz'u-tien lÈ¿Xl##ä. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui #Ê3¿kÄ##3m 


l£ =BÑ. Taipei: Fo-Guang chu-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại 
Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.) 


Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986. 


Hirakawa, Akira: A History of Indian Buddhism. From Šãkyamuni to Early Mahäãyãna. 
Translated and Edited by Paul Groner. University of Hawaii Press, 1990. 


Harrison, P.M.: "Sanskrit Fragments of a Lokottaravädin Tradition" in Hercus ef al. (1982): 
Indological and Buddhist Studies. Canberra: Australian National Ủniversity, Faculty of Asian 
Studies. 


Thích Tâm Hải, "Bài 1: Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn độ sau thời đức Phật", Phần 2: Lịch sử 
Phật giáo, Phật học cơ bản - tập 2. 


Bảng các chữ viết tắt 
bo.: Bod skad x-=z-, tiếng Tây Tạng | ja.: H38 tiếng Nhật | ko.: Pt>0|, 
tiếng Triều Tiên | 
pi.: Pãli, tiếng Pali | sa.: Sanskrit titgI, tiếng Phạn | zh.: ft. chữ Hán 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Đại_chúng_ bộ&oldid=65219046” 


https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_chúng_ bộ 


2/12 


